Hướng dân lắp camera tại nhà đơn 
giản 
Bạn mới đặt hàng nhưng chưa biệt cách lăp đặt camera ngoài trời của Viettel? Hay 
bạn đang tìm lý do tại sao nên chọn sản phẩm Camera gia đình Viettel thay vì các 
dòng sản phẩm của các hãng khác? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp 
các thắc mắc trên một cách chi tiết và cụ thể nhất cho khách hàng, mời các bạn cùng 


theo dõi! 


HƯỚNG DẪN 


LẮP CAMERA NGOÀI TRỜI 
VIETTEL TẠI NHÀ 
ĐƠN GIẢN, NHANH CHÓNG 


VvietteL 
telecorn 


Trong thời gian qua, các thiết bị Camera Viettel Home đã nhận được phản hỏi tích 


Lợi Ích Khi Lắp Đặt Camera Viettel Ngoài Trời 


cực và đánh giá cao từ phía khách hàng. Nhờ đó, sản phẩm nhanh chóng phủ sóng 
toàn quốc và trở thành “người bạn tin cậy” của hàng nghìn hộ gia đình, trong đó lắp 
đặt camera ngoài trời Viettel được ưa chuộng và săn đón nhiều nhất. Đó là gì mà lại 
được nhiều người yêu thích như vậy, cùng tìm hiểu nhé! 

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngôi nhà của bạn 

Thiết bị camera Viettel outdoor là dòng sản phẩm an toàn tuyệt đối 100%. Do 
máy chủ lưu trữ được đặt tại Viettel, đây là điểm khác biệt so với các dòng thiết 


bị camera an ninh được bán tràn lan, trôi nôi trên thị trường hiện nay. Nói chung, 


những sản phẩm mà bạn có thê dễ dàng mua được từ bất kỳ đơn vị, người bán nào 
ở phân khúc trung cấp đến bình dân thường kém an toản hơn do máy chủ lưu trữ 
được đặt tại Trung Quốc. Do đó, hacker rất đễ xâm nhập và xâm phạm dữ liệu về 
hình ảnh, video. Nó thậm chí còn nhạy cảm với các tần số khác, dẫn đến thiếu sót 
trong việc ghi lại diễn biến thực tế của các sự kiện. 

Hệ thông camera an ninh ngoài trời có thể thông báo cho bạn khi có người đến 
gần nhà bạn và phá cửa, trèo tường đột nhập. Những hình ảnh được ghi lại sẽ giúp 
cảnh sát bắt kẻ trộm dễ dàng hơn và cũng có thê được sử dụng làm bằng chứng 
chống lại các cáo buộc trong các vụ kiện. Từ những hình ảnh này, chúng ta cũng 
có thể tìm ra giải pháp phủ hợp nhất và sớm nhất nếu kẻ đột nhập có vũ trang. 
Giám sát ngôi nhà của bạn từ xa với ứng dụng VHome 

Ứng dụng VHome cho phép người dùng dễ dàng theo dõi, quan sát ngôi nhà của 
mình từ xa. Khi đi công tác xa, du lịch hay các trường hợp khẩn cấp, bạn vẫn có 
thê dễ dàng theo dõi những gì đang diễn ra bên ngoài. 

App VHome kết nối tài khoản của bạn với các thiết bị điện tử có kết nối internet 
(điện thoại cảm ứng, máy tính bảng, máy tính...) giúp việc giám sát an ninh, theo 
dõi hoạt động trở nên đơn giản, dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. 

Ngoài ra, Viettel đảm bảo số tài khoản và mật khâu của ứng dụng VHome sẽ chỉ 
được cung cấp cho khách hàng qua tin nhắn SMS sau khi lắp đặt thành công 
camera ngoài trời. Vì vậy, chỉ những người mà bạn chia sẻ và chia sẻ tài khoản 
của mình mới có thể thấy hoạt động thời gian thực đang diễn ra bên ngoải nhà của 
bạn. Từ đó bạn sẽ không phải quá sợ hãi hay lo lắng về việc dữ liệu video, hình 
ảnh bị rò rỉ. 


Xem chỉ tiết tại: 


https://vIettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/huonø-dan-Ïap-camera-nøoaI-troI-v1ettel-fa1- 


nha-don-gian-nhanh-chong/14463372 


